Tìm hiều camera wifi ngoài trời tốt 
nhật hiện nay 
Camera wifi ngoài trời là gì? 


Camera wifi ngoài trời hoạt động độc lập. Tức là chỉ cần kết nối trực tiếp với mạng wifi thông qua 
thiết bị điện thoại, máy tính hay máy tính bảng... Với công nghệ hiện đại, tiên tiến (sử dụng điện 
toán đám mây để lưu trữ dữ liệu), không cần phải kéo dây hay khoan tường phức tạp. camera 
wifi ngoài Không cần sử dụng ỗ cứng, đầu thu, tên miền và những thứ rắc rối và tốn kém khác 
để cài đặt. 


telecom 
Trong những năm gần đây, camera wifi được nhiều người ưa chuộng hơn so với camera ngoài 
trời có dây, bởi nó mang lại rất nhiều sự tiện lợi, nhanh chóng và đơn giản. Hơn nữa, sản phẩm 
này còn được trang bị nhiều chức năng thông minh hiện đại, tuyệt đối tiết kiệm chỉ phí, có thể 
quan sát mọi lúc mọi nơi trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính. . 

Vì camera Wifi không đi dây rườm rà, không khoan tường phức tạp. Điều này giúp cho việc 
lắp đặt trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. 


Vì lý do này, camera quan sát wifi rất đáng để cân nhắc mua và lắp đặt ở những khu vực và 
địa điểm đòi hỏi tính thầm mỹ cao, chẳng hạn như nhà phố, chung cư, cửa hàng quần áo, 
quán cà phê, v.v. ... 

Ưu điểm của camera wifi ngoài trời 

Như đã nói ở trên, camera wifi ngoài trời được nhiều người đặc biệt yêu thích và săn đón 
trong những năm gần đây vì những lý do sau: 

- So với camera có dây truyền thống, có nhiều chức năng được cải tiến. 

- Tối ưu hóa chỉ phí đi dây và lắp đặt. Vì camera wifi ngoài trời được duy trì bằng sóng wifi. 

- Có khả năng xoay ngang 355 độ và xoay dọc 120 độ mang đến khả năng quan sát bao quát, 
quan sát không gian có diện tích lớn, hạn chế điểm mù so với camera truyền thống. 

- Độ phân giải cao đảm bảo hình ảnh và video HD 720P và 1080P rõ ràng, sắc nét. 

- Hỗ trợ thẻ nhớ dung lượng lớn, lên đến 128GB, thời gian lưu trữ hình ảnh lâu hơn, tiện lợi 
hơn. 

- Tích hợp công nghệ hồng ngoại cho phép thiết bị dễ dàng nhìn thấy màu sắc vào ban đêm. 
- Giá cả phải chăng, hợp túi tiền. 

- Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo đẹp mắt. 

Camera wifi ngoài trời tốt nhất hiện nay 

Hiện nay việc lựa chọn mua thiết bị camera wifi ngoài trời không còn quá khó khăn. Dạo một 
vòng bạn có thể dễ dàng bắt gặp các sản phẩm như Camera IP YooSee, Camera Siepem, 
Camera Keeper, v.v. Nhưng giá trị tốt nhất cho camera wifi ngoài trời là gì? 

Camera wifi Viettel ngoài trời là sản phẩm phù hợp nhất với người tiêu dùng Việt Nam hiện 
nay. Bởi lẽ, sản phẩm được đảm bảo khả năng chống bụi và nước chuẩn IP67, có thể chống 
chọi với mọi điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt tại Việt Nam. 


Xem thêm tại: 


https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/goi-y-cac-loai-camera-wifi-ngoai-troi-su-dung-tot-nhat- 


hien-nay/14709604 


